HƯỚNG DẪN 
THIÊN ÄNÄPÄNASATI mã Ñ 


Sayadaw Revata 
Ji ø 
P ` ` 


] 


BUDDHASÄSANA THERAVÄDA 


HƯỚNG DÂN 
THIÊN ANAPANASATI 
CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


(Instructions on Ánãpãnasati Meditation ƒor Beginners) 


Sayadaw Revata 


NHÀ XUẤT BẢN HÒNG ĐỨC 


HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 

NHÀ XUÁT BẢN HÒNG ĐỨC 

65 Tràng Thi - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 
Email: nhaxuatbanhongduc65(@®gmail.com 
Điện thoại: 024.39260024 Fax: 024.39260031 


HƯỚNG DẪN THIÊN ÄNÄPÄNASATI 

CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 

(Instructions on Anãpãnasati Meditation for Beginners) 
Sayadaw Revata 

Chuyên ngữ: Abhikusala 

Phật lịch 2563 - Dương lịch 2020 


Chịu trách nhiệm xuất bản: Giám đốc BÙI VIỆT BẮC. 
Chịu trách nhiệm nội dung: Tông biên tập LY BA TOÁN 
Biên tập: Phan Thị Ngọc Minh 


Đối tác liên kết: Website Sách Phật Pháp 
Website: www.sachphatphap.vn 
Email: banbientap@®sachphatphap.vn 


In 1000 quyền, khổ 14,5cm x 20,5em tại: Xí nghiệp in Nguyễn Minh Hoàng. 
Địa chỉ: 510 Trường Chinh, P. 13 Q. Tân Bình, TPHCM. 

Số XNĐKXB: 4410-2021/CXBIPH/26- 139/HĐÐ 

Số QĐÐXB của NXB: 742/QĐ-NXBHĐ cấp ngày 09 tháng 12 năm 2021. 

Mã số sách tiêu chuẩn quôc tế (ISBN) 978-604-351-051-5. 

In xong và nộp lưu chiêu năm 2021. 


NAMO TASSA BHAGAVATO 
ARAHATO 
SAMMASAMBUDDHASSA 


THÀNH KÍNH ĐẢNH LỄ ĐỨC THÉ TÔN, 
- BẬC ỨNG CÚNG, _ 
ĐÁNG CHÁNH TỰ GIÁC 


Tác giả cho phép tái bản tài liệu này đề phân phát miễn phí. 
Tuy nhiên, không được phép thay đổi và tránh bóp méo nội 
dung của quyển sách này. 

Tặng sự thật hơn tất cả các quà tặng khác. 


Trung Tâm Thiền Pa-Auk Tawya (Chính) 
Mawlamyine, Mon State 
Myanmar 


Món Quà pháp Bảo - Phân Phát Miễn Phí 
Post by Professor Zumbi 


4 Sayadaw Revata 


Nội dung 

Lời mở đầu: Tại sao chúng ta thiền? ........................---¿--¿- cc sec sssesrrserzs 6 
Tại sao “hơi thở vô hơi thở ra (änãpñng)”?......................-------+<<-+s<<+s=++ 11 
IS: 0a]: To ..............ÔỎ 12 
TỌ CÚ c52262266561x2/07051 01991186396 396960/01012a6x0S96540xfSvEcsrsvtEttsslttoaxsEVVSxsdef7vsssstew 12 
TỪ THỂ HO" 02220000 0120166 0020120214181102 39601153. 0051-5181209117266 231922213 115:5. 14 
Rải lòng từ (mettä) để làm yên lặng tâm.......................... .-.--- 555 555555552 15 
Không dồn sự chú ý vào một điểm khi bạn tập trung vào hơi thở...... 16 
Ghi nhớ “vô” và “ra” cùng hơi thỞ..........................-- - 55 2< 22c csreecxeezs 17 
Tập trung chuyên chú vào hơi thở, không phải sự xúc chạm.............. 17 
Điều gì là có ích thì khó lầm.....................-..---¿- ¿+ 2+2 £ +2 *++s+zE£zz£ezezxxzserzsez 18 
Không cố gắng (viríyø) quá nhiều ....................... -. --¿-¿ 2 2 2 +2 £+E+E£E££zEzxzxzz 19 
Không mong muốn. Không trông mong. Không dính mắc .................. 19 
THIẾT CC IYẠHRIEIMTE sen z2cnuốinbtividtibqkesftbbiss408agbsgtayeslikenabisbcsgiusÐi 20 
Tập trung chuyên chú vào hơi thở tự nhiên và không điều chỉnh hơi 
TÍT Sa0210024632122010465970/224013423:2aEhla-eMaglst7151203402061016ex5255ue004ia0 /11dasrsemo 20 
Tập trung vào hơi thở tại một nơi duy nhất.......................... ..-- -:---c©<<-- 21 
Cách tập trung: Từ tưởng đến tâm....................... ..-- ¿5c cv crerseres 21 
Chuyên chú vào nơi chúng ta cảm thấy hơi thở............................ --- ------ 22 
Ma | 8v] 3T Ñ- 8  ................... 23 
ĐâU Và Lễ: cã ch 062122 014055586 0000211 3655335 pRgchtŠ -8854 38a 40E sp lps 133 gas8pe2 825g 228 0546 24 
Tu tập pháp nhẫn nại - khanti pãrqmT.......................- + 5-2-2 2+3 +s££zx+s+4 24 
Không để ý đến sự đau vào lúc đầu .................................. ..------c---c-c-cce- 26 
Thay đổi tư thế nếu cơn đau làm mất sự tập trung tự nhiên ............. 26 
Biết, quan tâm đến cả bốn oai nghìỉ...........................---¿- ©2555 22s + x+seczs+z 26 
Phát triển nhất HỒN TÌT zasxcsaenct162sdnanddnaaiblssoalasrfdsibnaseSuiea 17 
Sự xuất hiện của ánh sáng....................-. --¿- ¿+ + S2 2n E 3v ng ngư 27 
Nếu ánh sáng không ổn định, hãy tiếp tục tập trung vào hơi thở ......28 
Sự hợp nhất ánh sáng với hơi thiở..................... -.c- 5c cv cseerrrserrs 29 
Tập trung vào ấn tướng (nimittQ).......................- ------ acc series 29 
Chuyên chú vào nimitta, không phải hào quang.......................--. .--- --- 30 
Cho phép tinh cần tăng trưởng ổn định..........................-- ¿55s se s+xseszs+2 30 
Nhập vào thiền định ......................- :- ¿c2 2c + 12v Sv vn ggnyngygrưyet 31 


Tu tập định để biết và thấy Pháp (dhamma).......................-.------ =2 5: =5: 31 


Hướng Dẫn Thiền Änãpänasati Cho Người Mới Bắt Đầu kì 


Hướng dẫn thiền niệm hơi thở vào ra (ãnãpãnasafi) 
cho những người mới bắt đầu 


Đây là một bản sao quyển sách hướng dẫn thiền của 
Bhikkhu Revata. Dường như đây là bản chép lại một 
bài thuyết pháp. Trong bài thuyết pháp, những người tu 
thiền (yog) Phật giáo ngôi nghe vị thiền sư, thường là một 
đại đức tu sĩ Phật giáo, giải thích một số khía cạnh về Phật 
giáo và đặc biệt là làm sao để đạt đến Nibbãna. Nibbãna là 
mục tiêu tối thượng của thiên Phật giáo. 


Tôi đã quyết định nhập nó vào. ấn phẩm này vì tôi không 
thể tìm thấy phiên bản trực tuyến của nó sau khi thực hiện 
việc tìm qua Google. Tôi đã nhận sách hướng dẫn từ Jin 
Kyung SunIm, trụ trì tu viện Phật giáo ở Geochang, Nam 
Hàn. 


Những điều trình bày sau đây được lấy trực tiếp từ sách 
hướng dẫn thiền. Nếu bạn muốn “tiễn hành nhẹ nhàng” về 
giáo lý Phật giáo khô khan, xin cứ tự nhiên bỏ qua đến phần 
có tựa đề là “Không dồn sự chú ý vào một điểm khi bạn 
tập trung vào hơi thở”. Ở đó nói rằng, rất tốt để biết tại 
sao nhiều người tu tập theo thiền Phật giáo. 


Xin lưu ý rằng tôi đã thay đối các từ tiếng Anh Anh quốc 
sang tiếng Anh Mỹ quốc. 


Sabbadanam Dhamưnadanam Jinati. 
Quà tặng sự thật trội hơn tát cả những quà tặng khác. 


6 Sayadaw Revata 
Lời mở đầu: Tại sao chúng ta thiền? 


Tại sao chúng ta thiền? Khi được hỏi, những người tu thiền 
sẽ đưa ra nhiêu lý do khác nhau cho việc tu tập thiền. Một 
số người làm như vậy vì những lý do có phần phàm phu 
như là để thả lỏng, đề được hiệu quả hơn trong công viỆc, 
để có một tâm và thân khỏe hơn, để tâm được yên tịnh và 
yên lặng, hạnh phúc hơn, đề đối phó, đương đầu tốt hơn 
với những thăng trầm trong cuộc sống, và v.v... Những 
người khác có thê thiền vì những lý tưởng cao hơn là được 
thoát khỏi khổ, hoặc có thể được đặt gánh nặng của năm 
uấn xuống. Bạn có thể có lý do riêng của mình để cũng 
muốn tu tập thiên. 


Thật ra, tu tập thiền là điều quan trọng nhất chúng ta có thể 
làm trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có thể thu về 
nhiều lợi ích hiệp thế khác nhau khi chúng ta thọ trì 
(samädinna) thiền tập đê đạt được những lý tưởng cao hơn. 
Tuy nhiên, mục đích tối thượng của việc tu tập thiền là cần 
phải biết Sự Thật (sacca). 


Sau khi đức Phật (Buddha) thấu rõ Sự Thật (sacca), Ngài 
trở thành bậc Toản giác. Đức Phật đã xuât hiện trong thê 
gian liên quan đên việc thâu rõ sự thật. 


Những ai thấu rõ Pháp (dhamưna), các Sự Thật, như thật 
(theo thực tính), thì những người ấy có thể dứt khổ. Những 
ai đã thấu rõ Tứ Thánh Đề và Pháp như thật (theo thực 
tính), thì những người ấy có thể đặt gánh nặng của họ 
xuống - gánh nặng về năm uân. 


Người hạnh phúc nhất ở thế gian là những người thấy TỐ 
Nibbana, Sự Bât Tử. Không có hạnh phúc nào khác có thê 


Hướng Dẫn Thiền Ẩnapänasati Cho Người Mới Bắt Đầu vá 


vượt trội hơn kinh nghiệm thấy rõ Níp-bàn (Mibbana). 
Không có hạnh phúc thực sự trong nhục dục. 


Mọi người trong thế gian theo đuôi những nhục dục vì họ 
cho rằng tìm thấy hạnh phúc từ việc trải nghiệm những 
nhục dục. Đức Phật không nói không có hạnh phúc trong 
nhục dục. Ngài xác nhận là có. Đó là lý do tại sao mọi 
người ở khắp thế gian theo đuổi nhục dục. Tuy nhiên, 
không có hạnh phúc thực sự. Dù chúng ta có được những 
gì chúng ta muốn hay không thì vẫn không có hạnh phúc 
thực sự trong việc theo đuôi những nhục dục. Sự theo đuôi 
đó không cùng tận. Sau một thời gian, chúng ta gặp những 
khó khăn với tất cả những điều này. Cho nên, nêu chúng ta 
muốn hạnh phúc thực sự thì chúng ta cần tu tập thiên. 


Loại hạnh phúc duy nhất được tìm thấy trực tiếp trong nhục 
dục là hạnh phúc bât thiện. Mọi người trên khắp thê gian 
theo đuôi nhục dục là đang theo đuôi hạnh phúc bât thiện. 


Nếu bạn muốn đặt gánh nặng của năm uân xuống.! bạn cần 
phải dừng theo đuôi hạnh phúc bắt thiện, tức là hạnh phúc 
nhục dục. Thay vào đó, bạn cần phải tu tập tâm của mình. 
Những ai thành công trong việc tu tập tâm sẽ biết và thấy 
(anafi passafi) Sự Thật (Sacca), Pháp (Dhammma) như thật 
(theo thực tính). 


Mọi người trong thế gian không biết rõ sự thật (szcca). Họ 
biệt rõ sự không thật. Nguyên nhân của khô là không biệt 
sự thật. Hâu hêt mọi người trong thê gian có nhiêu sự nhâm 


1 Để biết thêm chỉ tiết về gánh nặng của năm uẩn và cách đặt nó xuống, 
xem `Bearers of the Burden”, BhikkhU Revata (Trung tâm Thiên Pa-Auk, 
Singapore, ấn bản lần thứ ba, 2015). Phiên bản sách điện tử có sẵn để 
tải xuống tại www.pamc.org.sg. 


8 Sayadaw Revata 


lẫn trong tâm của họ do họ không biết sự thật. Khi họ biết 
được sự thật qua việc tu tập thiền, sự hiểu biết và tầm nhìn 
của họ sẽ trở nên rõ ràng đề họ có thê xóa bỏ hoài nghi của 
mình. Theo cách này, họ có thể từng bước trở nên thoát 
khỏi khổ, cuối cùng đạt đến sự giác ngộ. 


Khi ấy, mục đích của việc tu tập thiền là để biết và thấy Sự 
Thật (sacca). Nó cũng có thê được đặt theo cách khác: Mục 
đích của việc tu tập thiền là để huấn luyện hay tu tập tâm - 
không phải để điều khiến tâm, mà là huấn luyện hay tu tập 
tâm. Điều khiển tâm và huấn luyện hay tu tập tâm là hai 
việc khác nhau. Nếu bạn thiền chỉ với chủ ý điều khiển tâm 
của bạn, bạn sẽ không thành công. Nếu bạn thành công 
trong việc huấn luyện hay tu tập tâm của mình, bạn đang 
điều khiến nó một cách gián tiếp. 


Thiền tập là huấn luyện hay tu tập tâm. Hầu hết tâm của 
mọi người không được huấn luyện. Tâm đã được huấn 
luyện hoàn toàn khác với tâm không được huấn luyện. Một 
tâm không được huấn luyện đưa đến khổ; một tâm đã được 
huấn luyện đưa đến giải thoát khỏi khổ. Chúng ta cảng 
huấn luyện hay tu tập tâm thì chúng ta sẽ càng hạnh phúc. 


Bây giờ, có nhiều loại huấn luyện. Chúng ta đã được huấn 
luyện bởi những người khác từ khi chúng ta còn trẻ. Đôi 
khi chính chúng ta huấn luyện người khác. Thiền tập là 
việc tự huấn luyện, đó là loại huấn luyện quan trọng nhất 
cũng như khó nhất. Dù khó khăn thì nó là phần thiết yếu, 
bởi vì chúng ta không thê trông mong trải nghiệm hạnh 
phúc thực sự trừ khi chúng ta huấn luyện hay tu tập tâm. 
Không có việc huấn luyện hay tu tập tâm, chúng ta không 
thể tạo ra một cuộc sống tốt hơn cho chính mình ở hiện tại 
hay ở vị lai. Cách duy nhất để làm như vậy là huấn luyện 


Hướng Dẫn Thiền Ẩnapänasati Cho Người Mới Bắt Đầu 9 


hay tu tập tâm. Trong số tất cả các loại huấn luyện khác 
nhau - huấn luyện thể chất, huấn luyện nghề nghiệp, v.v... 
- không có gì khó khăn như huấn luyện hay tu tập tâm. Cho 
nên, chúng ta cần dành hết một lượng thời gian thích hợp 
cho việc huấn luyện hay tu tập tâm này để được thành công. 
Người thành công trong việc tu tập tâm là biết và thấy Sự 
Thật, Pháp như thật (đúng thực tính). 


Để biết và đề thấy Pháp như thật (theo thực tính), đức Phật 
đã dạy ba phần học: giới học, định học và tuệ học. Phần 
học đầu tiên, giới học, là hành trì giới luật. Đây là nền tảng. 
Nương vào phần học này, bạn cần tiếp tục với phần học 
thứ hai là định học. Không có phần học thứ nhất, phần học 
thứ hai không thê được tu tập. 


Trong phần học thứ hai, đức Phật đã dạy 40 đề mục thiền 
chỉ tịnh (smaz/ha). Chúng tôi cũng dạy những người tu 
thiền hầu hết tất cả 40 loại thiền chỉ tịnh khi đủ duyên thích 
hợp đề làm như vậy. Mục đích của việc tu tập phân học thứ 
hai là để biết và thấy các Sự Thật như thật (theo thực tính). 
Như đức Phật đã nói: “Này chư bhikkhu, tu tập định. Người 
được định biết và thấy Sự Thật như thật (theo thực 
tính).? Lại nữa, biết và thấy Sự Thật, Pháp như thật (theo 
thực tính), là mục đích của việc tu tập thiền. Nếu một nØười 
được định biết và thấy Pháp, các Sự Thật, như thật (theo 
thực tính), tương tự người không được định sẽ không biết 
hoặc thấy Pháp, Sự Thật như thật (theo thực tính). Biết và 
thấy Pháp là cách để dứt khổ. Biết và thấy Pháp là cách để 
đặt gánh nặng của năm uấẫn (khandha) xuông [thân sắc 
(rupa), thọ (vedanđ), tưởng (sañng), tư (cetana) hành và 


2 SN. V.12.1.1 Samädhisuttam (SN 56.1 Bài giảng về định, còn được gọi 
là Kinh Samädhi). 


10 Sayadaw Revata 
thức (viññãna)]. Biết và thấy Pháp là cách để trải nghiệm 
hạnh phúc thật sự, Níp-bàn, Bắt Tử. Nếu bạn muốn chấm 
dứt khô ngay trong kiếp sống này và đặt gánh nặng của 
năm uân xuống và được hạnh phúc thì bạn cần biết và thấy 
Pháp, các Sự Thật như thật (theo thực tính). Nếu bạn muôn 
biết và thấy Pháp thì bạn cần tu tập định. Không có tu tập 
định thì không thê biết và thấy Pháp như thật (theo thực 
tính). 


Chúng ta cần tu tập định (szmađj¡) để chúng ta có thể thấy 
những gì thông thường không thể được thấy. Có nhiều 
pháp không thể được thấy bằng mắt thường. Ví dụ như 
chúng ta liên tục bị vây quanh bởi nhiều vi khuẩn rất nhỏ. 
Chúng ta biết rằng chúng ở trong không khí và trên da và 
trên quân áo của chúng ta, dù chúng ta không: thê thấy 
chúng băng mắt thường. Tuy nhiên, chúng ta biết răng vi 
khuẩn ở khắp quanh ta vì các nhà khoa học đã đầu tư kính 
hiển vi và sử dụng nó để thấy những vi khuẩn rất nhỏ mà 
không thể được thấy chỉ bằng mắt của con người. Tương 
tự, Pháp mà đức Phật đã thấu rõ và Ngài đã dạy - Pháp mà 
tất cả chúng ta muốn thấu rõ - vượt ra ngoài phạm vi giới 
hạn của mắt thường. Giống như chúng ta không thể thấy 
những vi khuẩn rất nhỏ mà không có sự trợ giúp của kính 
hiển vi mạnh mẽ, tuy nhiên chúng ta không thể biết hay 
thấy Pháp như thật (theo thực tính) mà không có định, bởi 
vì chúng nằm ngoài phạm vi mắt thường. Ngoài ra, dù 
chúng ta có thể thấy vi khuẩn rất nhỏ bằng kính hiển vi, 
nhưng Pháp như thật (theo thực tính) không thể được thấy 
dù bằng những thiết bị mạnh nhất. Biết và thấy Pháp, Sự 
Thật như thật (theo thực tính) là ngoài khả năng của bất cứ 
thiết bị nào bên ngoài. Sự Thật không thể được nhận ra 


Hướng Dẫn Thiền Änäpänasati Cho Người Mới Bắt Đầu 11 


bằng cách phụ thuộc vào bất cứ thiết bị nào bên ngoài; 
chúng vô dụng trong trường hợp này và chúng ta không 
cần chúng. Điều chúng ta cần là sức mạnh nội tại. Sức 
mạnh ấy là định. Đó là pháp chúng ta cần tu tập cho chính 
mình. 


Nhớ rằng, không có tu tập định, không có cách nào đề nhận 
ra Pháp, vì chỉ có người đạt định mới có thể biết và thấy 
Pháp như thật (theo thực tính), như đức Phật đã dạy. Dù 
bạn có cố gắng ra sao, và thậm chí nếu bạn dùng cuộc đời 
còn lại của mình để cố găng thì bạn sẽ không bao giờ biết 
và thấy Pháp, Sự Thật như thật (theo thực tính), trừ khi bạn 
tu tập định. 


Có người nói: “Điều quan trọng phải giải quyết trước cả 
những điều quan trọng khác”. Nếu bạn muốn biết và thấy 
Pháp thì bạn phải làm điều gì đến trước - điều vô cùng ưu 
tiên - đó là, bạn phải tu tập định. Đây là điều trước tiên. 


Tại sao “hơi thở vô hơi thở ra (anaãpãna)ˆ? 


Khi đức Phật dạy sưmafha hay thiền chỉ tịnh là Ngài đã 
dạy bốn mươi đề mục thiền chỉ tịnh (smazfha). Một trong 
những đề mục này là ãnãpãnaszii, niệm (sai) biết theo hơi 
thở vô và ra, đó là những gì chúng tôi dạy cho tất cả những 
người mới bắt đầu. Lý do bắt đầu với niệm hơi thở vô hơi 
thở ra (ãnãpãnasafi) là vì tất cả giác hành giả (bodhisara) 
đã tu tập thiền làm nền tảng cho sự hoản toàn giác ngộ của 
các ngài. Hơn nữa, tất cả chư Phật đều ca ngợi, tôn kính 
thiền niệm hơi thở vô hơi thở ra (ãnãpãnasari). Một lý do 
khác bắt đầu bằng niệm biết theo hơi thở là trong bốn mươi 
để mục thiền chỉ tịnh, hơi thở (Znãpãna theo Päli) luôn ở 


12 Sayadaw Revata 


cùng chúng ta từ lúc chúng ta ra đời. Hầu hết những đề mục 
thiền khác không phải là những đề mục gắn liền với chúng 
ta; chúng ta cần tạo ra chúng. Do đó, chúng ta chọn bắt đầu 
với đề mục mà luôn luôn gắn liền với chúng ta. 


Thở tự nhiên mà chú ý 


Chúng ta đã và đang thở từ khi chúng ta được sinh ra cho 
đến thời điểm hiện tại. Chúng ta đang thở tự nhiên. Chúng 
ta đang thở tự nhiên nhưng không chú ý (avadhanarn). Đây 
là hơi thở tự nhiên nhưng không chú ý. Đây là hơi thở đơn 
giản chỉ là để sống. Chúng ta cũng có thể nói răng, đây là 
hơi thở đơn giản chỉ để chết. 


Khi bạn chọn tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra (anãpaãna- 
sar¡), bạn cần thay đôi chỉ một điều, chứ không phải nhiều 
điều. Cho đến thời điểm này, bạn đã và đang thở một cách 
tự nhiên nhưng không chú ý, cả cuộc đời của bạn. Từ nay 
trở đi, bạn sẽ thở một cách tự nhiên và có sự chú ý 
(savadhanam). Khi Ấy, hơi thở của bạn sẽ trở thành thiền 
tập. Cách thở này dẫn đến bất tử. Bây giờ, bạn có thê bắt 
đầu tu tập niệm hơi thở vô và ra có hệ thống. 


Tọa cụ 


Trước hết, ngồi một cách thích hợp. Đừng ngồi trực tiếp 
trên sàn nhà; ngôi trên một cái tọa cụ đủ rộng để vừa đủ 
cho chân của bạn. Dưới mông của bạn, đặt một cái tọa cụ 
khác dày bằng khoảng độ dày của hai hoặc ba ngón tay gộp 
lại. Sẽ tốt hơn nếu tọa cụ hơi dốc và không quá cứng cũng 
không quá mềm. 


Hướng Dẫn Thiền Ẩnapänasati Cho Người Mới Bắt Đầu 13 


Đây là việc chuẩn bị tọa cụ được dặn bởi Pa Auk Sayadaw 
và Bhikkhu Revata cho thiền tập niệm hơi thở vô và ra. 
Dưới đây là hình ảnh trong sách hướng dẫn thiền của 
Bhikkhu Revata. 


Á /oa cụ 


Đức Phật muốn chúng ta giữ cho thân của chúng ta thắng 
đứng. Theo kinh nghiệm giảng dạy của chúng tôi, nếu bạn 
ngồi trực tiếp trên tọa cụ lớn, phẳng mà không có gì dưới 
mông, bạn buộc phải liên tục cố gắng rất nhiều để giữ cho 
thân thăng đứng. Nếu bạn ngồi có một cái tọa cụ có độ dày 
phù hợp dưới mông, thân sẽ tự thăng đứng. Nếu bạn sử 
dụng hai chiếc tọa cụ sẽ rất hữu ích. 


14 Sayadaw Revata 
Tư thế ngồi 

Đối với những người sẽ tu tập định, tôi giới thiệu bạn một 
tư thê ngôi đơn giản. Tôi không đê nghị các tư thê kiệt già 
hay bản già. Chúng chỉ thật sự hữu ích trong việc tu tập 
định với một sô người. 

Đây là tư thế ngồi được Pa Auk Sayadaw và Bhikkhu 
Revata đê nghị cho thiên tập niệm hơi thở vô và ra. Dưới 
đây là hình ảnh trong sách hướng dân thiên thuộc vê 
Bhikkhu Revata. 


Từ thê ngồi 

Tư thê ngôi đơn giản mà tôi khuyên bạn là ngôi với cả hai 
chân đặt trên tọa cụ lớn hơn và gập một chân vào trong 
chân kia, với băp chân cạnh nhau và không đặt một chân 
lên trên chân còn lại. Hai chân không nên ép hoặc tỳ vào 


Hướng Dẫn Thiền Ẩnapänasati Cho Người Mới Bắt Đầu 15 


nhau. Sẽ được tốt nếu bạn có thê ngồi với như thế này. Tư 
thế ngồi này có thê không quen thuộc, nhưng bạn cần cố 
găng thử. Trong vài ngày, bạn sẽ trở nên quen thuộc với 
nó, và nó sẽ tốt cho việc tu tập lâu dài của bạn. 

Với hai chân được đặt ở vị trí thoải mái, bạn cần phải giữ 
cho đầu và thân thắng đứng. Đặt cả hai lòng bàn tay vào 
lòng, một tay đặt trên tay còn lại. Lòng bàn tay trái có thê 
năm trên lòng bàn tay phải, hay ngược lại; bạn có thể làm 
theo cách bạn thích. Bạn cần nhằm mắt của mình lại. Sau 
đó, bạn cần buông lỏng thân và tâm. 


Rải lòng từ (m2) để làm yên lặng tâm 


Khi chúng ta tu tập thiền trong cuộc tìm kiếm Pháp, chúng 
ta cần phát triển một tâm vên lặng, ôn định. Tôi đề nghị với 
tất cả những người mới bắt đầu răng họ hãy yên lặng tâm 
của họ bằng cách rải lòng từ (me). Đây là cách chuẩn bị 
tốt để bắt đầu thiền niệm hơi thở vô và ra. Bạn nên rải lòng 
từ cho chính mình trước, và sau đó đến một người mà bạn 
tôn kính. Trước tiên, bạn nên hướng sự chú ý của mình về 
bản thân; sau đó, mong cho chính mình được khỏe và hạnh 
phúc, bạn nên rải lòng từ bằng cách mong muốn trong tâm 
của mình: “Mong cho tôi được khỏe và hạnh phúc. Mong 
cho tôi được khỏe và hạnh phúc”. Khi bạn làm điều này 
phải có sự chú ý (savadhanam) và tự nhiên trong vài phút. 
Sau đó, bạn nên hướng tâm về một người mả bạn tôn kính 
và rồi rải lòng từ hướng về người ấy. Người tu thiền nam 
nên chọn một người nam mà mình tôn kính làm cảnh lòng 
từ của mình; người tu thiền nữ nên chọn một người nữ mà 
mình tôn kính. Sau đó, bạn rải lòng từ có sự chú ý và tự 


16 Sayadaw Revata 


nhiên trong vài phút ở sự mong muốn trong tâm của mình: 
“Mong cho anh ấy được khỏe và hạnh phúc. Mong cho anh 
ấy được khỏe và hạnh phúc' hay “Mong cho cô ấy được 
khỏe và hạnh phúc. Mong cho cô ấy được khỏe và hạnh 
phúc'. 

Nếu bạn thích rải lòng từ hướng về tất cả chúng sinh hơn 
thì bạn cũng có thể hướng sự chú ý của mình đến tất cả 
chúng sinh nói chung và sau đó rải lòng từ đến tất cả họ, 
có sự chú ý và tự nhiên, sự mong muốn trong tâm mình: 
“Mong cho tất cả chúng sinh được khỏe và hạnh phúc. 
Mong cho tất cả chúng sinh được khỏe và hạnh phúc.” Nếu 
bạn làm điều này có sự chú ý và tự nhiên thì tâm của bạn 
sẽ sớm trở nên yên lặng. Khi tâm được yên lặng thì hơi thở 
trở nên tự nhiên. Nếu tâm không ở yên thì hơi thở sẽ không 
tự nhiên. Do đó, làm cho tâm yên lặng là cần thiết. Hầu hết 
chúng ta không quen thuộc với tâm yên lặng, vì vậy chúng 
ta cần phải rải lòng từ để làm tâm của mình yên lặng. 


Không dồn sự chú ý vào một điểm khi bạn tập trung 
vào hơi thở 


Khi bạn cảm thấy thư giãn trong cả thân và tâm và khi tâm 
được yên lặng, hơi thở trở nên tự nhiên. Sau đó, bạn cần 
phải nhận biết hơi thở ở đâu đó xung quanh lỗ mũi hoặc ở 
khoảng giữa lỗ mũi và môi trên. Một số thấy rằng hơi thở 
rõ ràng nhất ở đâu đó xung quanh lỗ mũi; những người 
khác thấy hơi thở rõ ràng nhất ở khoảng giữa lỗ mũi và môi 
trên. Tuy nhiên, người mới bắt đầu không nên có găng tập 
trung chuyên chú („2asa?nharari) vào hơi thở tại một nơi 
cô định duy nhất. Hơi thở có thê thay đôi. Bạn chỉ cần nhận 


Hướng Dẫn Thiền Änãpäãngasati Cho Người Mới Bắt Đầu từ 


biết hơi thở ở bất cứ nơi nào bạn cảm thấy nó, chỉ cần nó ở 
đâu đó ở phía trước lỗ mũi, hay khoảng giữa lỗ mũi và môi 
trên. Bạn cần phải tập trung, chuyên chú vảo hơi thở bất cứ 
nơi nào bạn cảm thấy nó trong vùng này. 


Ghi nhớ “vô” và “ra” cùng hơi thở 


Khi bạn thở vô và khi bạn thở ra, hơi thở chạm vào một nơi 
nào đó. Bạn cần phải chuyên chú vào hơi thở ở vùng lỗ mũi 
hoặc ở trên môi trên, bất cứ nơi nào bạn cảm thấy hơi thở 
khi bạn thở vô và thở ra. Bạn cũng nên ghi nhớ “vô” và “ra” 
khi bạn thở. Thở và ghi nhớ cần phải được thực hiện hoàn 
toàn tự nhiên. 


Tập trung chuyên chú vào hơi thở, không phải sự xúc 
chạm 


Bản thân hơi thở khác với nơi mà nó xúc chạm và nơi chạm 
của nó được cảm giác. Sự lựa chọn của bạn phải là theo hơi 
thở, không phải theo nơi xúc chạm hoặc sự chạm. Theo 
Thanh tịnh đạo (Visuddhimagga): “phutthaphutthokase 
pana satim thapetva bhaventfasseva bhavana samnDaJjafi” 
— 'Có một nơi mà hơi thở đang chạm. Bạn cần chuyên chủ 
vào hơi thở ở nơi nó đang chạm. Chỉ những di tu tập theo 
cách này mới có thể thành công trong việc tu tập thiên niệm 
hơi thở võ và ra (anãpaãnasafi). ` 

Chúng ta cảm thấy hơi thở xung quanh vùng phía trước lỗ 
mũi hay ở trên môi trên vì hơi thở chạm vào một nơi nào 
đó trong vùng ấy. Chúng ta không thể cảm thấy hơi thở 
ngoài sự xúc chạm. Nếu chúng ta cảm thấy hơi thở ở một 


18 Sayadaw Revata 


nơi nào đó, điều đó có nghĩa là hơi thở đang chạm ở đó. 
Không cân phải tìm sự xúc chạm nêu chúng ta đang cảm 
thây hơi thở. 


Khi bạn chuyên chú vào hơi thở ở nơi nó đang chạm, đôi 
khi bạn có thê cảm thấy sự chạm một chút. Điều đó không 
quan trọng. Đôi khi bạn cũng có thể cảm thấy một chút cảm 
giác. Cảm giác chạm hoặc cảm giác đôi lúc không phải là 
vấn đề, chỉ cần bạn không cô ý tập trung vào sự chạm hoặc 
cảm giác. Tuy nhiên, nếu bạn tập trung vào sự chạm và tìm 
kiếm nó và làm cho vững thì thiền niệm hơi thở vô và ra 
của bạn sẽ không theo đúng hướng. Đi theo hướng cô găng 
để biết sự xúc chạm có nghĩa là bạn đang đi sai hướng. Nếu 
bạn cảm thấy hơi thở thì nó có nghĩa là hơi thở đang chạm. 
Bạn cần phải chuyên chú vào hơi thở. Như thế là đủ. Bạn 
không cần phải tìm sự xúc chạm. 


Điều gì là có ích thì khó làm 

Tập trung vào sự xúc chạm dễ hơn chuyên chú vào hơi thở. 
Do đó, chúng ta là những người thực hành muốn tập trung 
vào sự xúc chạm. Hãy nhớ những gì đức Phật đã dạy: Điều 
không lợi ích cho một người là điêu dễ làm. Điều thực sự 
có lợi cho một người là điều khó làm.3 


3 Sukarani asadhuni, attano ahitani ca. Yam ve hitanca sadhunca, tam 
Ve pararnadukkaram. Pháp nào dê làm là những pháp xấu và có hại cho 
bản thân. Còn những pháp cực kỳ khó làm là những pháp tốt và có lợi. 


Hướng Dẫn Thiền Änãpänasati Cho Người Mới Bắt Đầu 19 
Không có gắng (rửiya) quá nhiều 


Một điều bạn cần cần thận là đưa sự tinh cần, cô găng vào 
quá nhiều. Khi bạn đang chuyên chú vảo hơi thở dựa vào 
nơi nó chạm, tuy nhiên nếu bạn gây ra sự cố gắng nhiều 
hơn một chút thì vô tình bạn sẽ biết sự chạm nhiều hơn hơi 
thở và sau đó sẽ gặp khó khăn. 
boy: thái của bốn giới (đi) như cứng, sự kết dính, 
. sẽ trở nên rõ ràng. Bạn sẽ cảm thấy tính căng và cứng 
Xung quanh phía trước lỗ mũi. Tính căng và tính cứng sanh 
do cô gắng quá nhiều và vì bạn nhận biết được sự xúc chạm 
nhiều hơn hơi thở. Quá nhiều tinh cần khiến bạn biết sự 
xúc chạm hoặc cảm giác. Trong khi tu tập thiền niệm hơi 
thở vô và ra, đôi khi bạn có thê cảm thấy tính cứng hoặc 
căng xung quanh lỗ mũi hoặc trên trán hoặc thậm chí bị 
đau đầu chỉ vì đưa sự tinh cần vào quá nhiều. 


Không mong muốn. Không trông mong. Không dính 
mắc 

Vì chúng ta là những chúng sanh tham lam, chúng ta muốn 
thành công ở bất cứ điều gì chúng ta làm. Chúng ta có một 
tham vọng mạnh mẽ để tiến bộ. Xu hướng này có thể có 
hiệu quả khi nói đến những pháp hiệp thế - ví dụ như kiếm 
sông, đòi hỏi nhiều ham muốn và sự trông mong. Chúng ta 
không cần bắt cứ thứ gì trong những thứ này đề tìm Pháp. 
Thực tế là chúng ta cần từ bỏ tham ái, sự trông mong và 
dính mắc trong việc tìm Pháp. Để thay cho những thứ này, 
chúng ta cần một tâm yên tịnh. Tham ái và trông mong 
khiến chúng ta bỏ quá nhiều sự tỉnh cần vào việc tu tập của 
chúng ta. 


20 Sayadaw Revata 
Thiền để hạnh phúc 


Mong muốn và trông mong gây ra nhiều sự khổ (dukkha) 
trong tu tập của chúng ta. Khổ không phải được gây ra bởi 
thiền mà bởi sự mong muốn và trông mong của chúng ta. 
Thiền tập là để vui sướng, hạnh phúc (sukha), không phải 
để khô. Nếu lòng tham, sự mong muôn và trông mong lén 
vào sự tu tập của chúng ta thì tinh cần của chúng ta sẽ trở 
nên mạnh mẽ hơn. Thay vì biết hơi thở, chúng ta sẽ biết 
thêm về sự xúc chạm. Khi nào chúng ta biết thêm về sự 
xúc chạm, khi ấy chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn trong tu 
tập của mình. Đề ngăn chặn hoặc khắc phục điều này, bạn 
chỉ cần phải lựa chọn việc chuyên chú vào hơi thở ở nơi nó 
xúc chạm. Khi bạn thở vô, ghi nhớ “vô”; và khi bạn thở ra, 
ghi nhớ “ra'. 


Tập trung chuyên chú vào hơi thở tự nhiên và không 
điêu chỉnh hơi thở 


Chúng ta đã và đang thở tự nhiên và không chú ý 
(avadhanam) từ lúc sinh ra. Bây giờ, chúng ta sẽ chỉ thay 
đối một điều - chúng ta thay đổi từ không có sự chú ý sang 
có sự chú ý (sayadhanam). Chúng ta sẽ thở một cách tự 
nhiên và có sự chú ý. 

Khi chúng ta tu tập thiền, chúng ta cần tập trung chuyên 
chú vào hơi thở tự nhiên. Chúng ta không nên thở mạnh đề 
làm cho hơi thở rõ ràng. Dù chúng ta thở tự nhiên trong 
suốt những kiếp sống của chúng ta, đôi với một số trường 
hợp ngoại lệ như khi chúng ta tập thể dục hoặc hát, hầu hết 
chúng ta đều thở mạnh đề làm cho hơi thở rõ ràng trong 
khi thiên. 


Hướng Dẫn Thiền Änäpänasati Cho Người Mới Bắt Đầu 21 


Thở như thế này không phải là cách đề tu tập định; nó sẽ 
gây ra nhiều khó khăn trong thiền tập của chúng ta. Nếu 
chúng ta điều chỉnh hơi thở của mình trong lúc thiên, chúng 
ta không thê thành công trong việc tu tập. Thay vào đó, hãy 
để hơi thở được tự nhiên như bình thường, và y nguyên 
như trước khi chúng ta ngồi xuống thiền. Tất cả những gì 
chúng ta cần làm là trở nên biết hơi thở bằng cách thay đổi 
từ không chú ý sang có chú ý. 


Tập trung vào hơi thở tại một nơi duy nhất 


Chúng ta cần phát triển định hay nhất tâm (ekagga/3) trên 
một cảnh đề mục; vì vậy, nếu hơi thở vô và hơi thở ra xúc 
chạm ở những nơi khác nhau, chúng ta chỉ nên chọn một 
trong chúng. Chúng ta cần phải cảm thấy hơi thở vô và ra 
ở một nơi chứ không phải hai nơi. Nếu chúng ta cố gắng 
tập trung chuyên chú vào hơi thở ở hai nơi khác nhau, 
chúng ta không thể phát triển tâm định. 


Cách tập trung: Từ tưởng đến tâm 


Chúng ta biết mình đang thở vô và thở ra qua hai lỗ mũi 
của mình, vì vậy đây là điểm khởi đầu của chúng ta. Chúng 
ta bắt đầu tập trung chuyên chú vào hơi thở ở vùng lỗ mũi. 
Sau một khoảng thời gian, chúng ta có thể cảm thấy hơi 
thở ở đâu đó phía trước nơi ban đầu, hoặc bên dưới nó, 
khoảng đó, bên trái của nó, hoặc bên phải của nó. Khi ẫy, 
chúng ta có thể nghĩ răng chúng ta đã nhằm lẫn về nơi tập 
trung chuyên chú vào hơi thở, và kế đến, chúng ta đưa tâm 
của chúng ta trở lại vị trí ban đầu. Sau đó, việc tu tập của 


22 Sayadaw Revata 


chúng ta trở nên tệ hơn. Chúng tôi học bằng kinh nghiệm 
răng đây không phải là điêu đúng đê thực hành. 


~T^~—~ 


Chúng ta bắt đầu chuyên chú bằng tưởng (szññä) của mình. 
Tưởng ở đây có nghĩa là chúng ta biết từ kiến thức và kinh 
nghiệm quá khứ răng chúng ta đang thở qua hai lỗ mũi này. 
Vì vậy, chúng ta làm dấu nơi đó. Việc làm dấu xảy ra vì 
tưởng uân của mình. Chúng ta bắt đầu tập trung chuyên 
chú vảo hơi thở tại nơi mà tưởng uẫn của mình đã làm dấu. 
Tưởng uân vào lúc đầu là sở hữu tâm (cefasika) vượt trội 
hơn đã hướng tâm của chúng ta đến nơi mà chúng ta chú ý 
đến hơi thở. Khi chúng ta tiếp tục tập trung chuyên chú vào 
hơi thở, việc chuyên chú trở thành một phận sự của tâm với 
tất cả các sở hữu tâm tương ưng của nó làm việc cùng nhau. 


Nơi mà chúng ta chuyên chú vào hơi thở bằng tâm có thê 
hơi khác với nơi ban đầu được làm dấu bởi tưởng của mình. 
Trên thực tế, chúng ta đang chuyên chú băng tâm, và nơi 
mà tâm chuyên chú quan trọng hơn vị trí ban đầu được làm 
dấu bởi tổng hợp tưởng uân của mình. Do đó, chúng ta cần 
phải tiếp tục chuyên chú vào hơi thở bất cứ nơi nảo tâm tập 
trung. Chúng ta không nên chuyển việc chuyên chú của 
mình trở lại nơi được làm dấu bởi tưởng của mình. Nếu 
không, chúng ta sẽ không tiến bộ trong thiên. 


Chuyên chú vào nơi chúng ta cảm thấy hơi thở 


Chúng ta cần phải hiểu rõ răng không có nơi nào khác 
ngoài hai lỗ mũi này là nơi chúng ta đang thở vô và thở ra. 
Sau khi chúng ta chuyên chú vào đề mục một lúc, chúng ta 
sẽ cảm thấy hơi thở ở nơi nào đó. Nơi này có thê ở trên, 
dưới, bên trái hoặc bên phải của nơi ban đầu. Khi điều này 


Hướng Dẫn Thiền Ẩnapänasati Cho Người Mới Bắt Đầu kEi 


xảy ra, nêu chúng ta chắc chăn răng chúng ta đang chuyên 
chú vào hơi thở, chúng ta chỉ nên ở cùng nó. 


Khi chúng ta trở nên khéo léo trong việc chuyên chú vào 
hơi thở, chúng ta sẽ biết rằng không có nơi nảo khác ngoài 
hai lỗ mũi, nơi mà hơi thở đi vô và đi ra. Nó có thể xuất 
hiện như thể hơi thở vô và ra ở một nơi khác, nhưng nó chỉ 
có vẻ là như vậy. Hơi thở thực sự đi vô và ra chỉ trong vùng 
phía trước lỗ mũi. Chúng ta không cần mang tâm của mình 
trở lại bằng cách sử dụng tưởng của mình. 


Có cảm giác lạ nêu chúng ta có vẻ như đang thở ở một nơi 
khác ngoài lỗ mũi. Chúng ta kháng lại cảm giác kỳ lạ - nó 
không thoải mái - vì vậy chúng ta đưa tâm của mình trở lại 
vị trí ban đầu. Hậu quả là chúng ta gặp trở ngại. 


Nhiều người tu thiền không thê phát triển định chỉ vì họ 
không có cơ hội nghe lời giải thích này. Họ đưa tâm của 
họ trở lại vị trí ban đầu hết lần này đến lần khác, và vì vậy, 
họ lặp đi lặp lại điều sai nhiều lần. Bởi làm như vậy, họ 
không đạt được tiễn bộ nào. Cuối cùng, họ trở nên chán 
nản, thất vọng. 


Những ý nghĩ lan man 


Nếu định (samãđ;) và niệm (sari) của người tu thiền yếu 
trong khi tu tập thiền niệm hơi thở vô và ra, những ý nghĩ 
lan man sẽ sanh. Khi những ý nghĩ lan man sanh, thì đừng 
chú ý đến chúng: trên hết, đừng theo chúng. Phớt lờ không 
đề ý đến chúng càng nhanh càng tốt, và nhẹ nhàng đưa tâm 
trở lại hơi thở. Bất cứ khi nào những ý nghĩ lan man sanh 


24 Sayadaw Revata 


thì hãy nhẹ nhàng đưa tâm trở lại hơi thở, mà không quan 
tâm đên những ý nghĩ đó. 


Đau và tê 


Sau khi ngồi một lúc - khoảng hai mươi hoặc ba mươi phút 
- bạn có thể cảm thấy đau hoặc tê ở đầu gối hoặc chân. Trừ 
khi bạn có thể chuyên chú vào hơi thở liên tục trong thời 
gian đài hơn và lâu hơn trong thời gian thiền niệm hơi thở 
vô và ra, điều bình thường là cuối cùng sự đau sanh. Lúc 
đầu nó chỉ là một chút khó chịu. Bạn không cân lo lắng. 
Bạn chỉ cần phải chuyên chú vào hơi thở như thường trong 
khi không đề ý đến sự đau. 


Tu tập pháp nhẫn nại - khai pãrammT 


Mọi người đều có khả năng tu tập pháp nhẫn nại ở một mức 
độ nào đó. Khi chúng ta đang tu tập thiền vì mục đích chấm 
dứt khổ, tất cả chúng ta cần phải thực hiện, đáp ứng mười 
pháp paraml (tròn đủ). Một trong số đó là pháp nhẫn nại. 


Lần duy nhất chúng ta có cơ hội tu tập pháp nhẫn nại là khi 
gặp khó khăn. Nếu không ai phàn nàn về chúng ta thì chúng 
ta sẽ không có cơ hội tu tập pháp nhẫn nại. Nếu không ai 
kết tội thì chúng ta sẽ không có cơ hội tu tập pháp nhẫn nại. 
Nếu người khác không tìm lỗi nơi chúng ta thì chúng ta sẽ 
không có cơ hội tu tập pháp nhẫn nại. Nếu chúng ta không 
có đau khổ thì chúng ta không có cơ hội để tu tập pháp 
nhẫn nại. Đau khổ là cơ hội cho chúng ta tu tập pháp nhẫn 
nại parami. 


Hướng Dẫn Thiền Ẩnapänasati Cho Người Mới Bắt Đầu 25 
Người hiểu biết có quan điểm này. Khi những người khác 
phản nàn, phản đối họ hay kết tội họ về điều gì đó hoặc tìm 
lỗi nơi họ, họ coi những người kết tội và chỉ trích họ là ân 
nhân của họ. Không có những người chỉ trích như vậy thì 
không thể tu tập pháp nhẫn nại. Những kẻ ngu có quan 
điểm ngược lại. Khi bị chỉ trích, họ phản ứng và muốn trả 
thù. 


Chúng ta có thê cần thay đổi quan điểm của mình và chấp 
nhận một quan điểm khác đối với những ai phàn nàn, kết 
tội và tìm lỗi nơi mình. Có hai loại người mà chúng ta cần 
phải biết ơn trong cuộc sống - những người ca ngợi chúng 
ta và những người khiến trách chúng ta. Dĩ nhiên, chúng ta 
thích sự khen ngợi hơn khiến trách, nhưng chúng ta cần sự 
khiển trách cho sự trưởng thành của mình. Để tu tập pháp 
nhẫn nại, chúng ta phải đối phó với những người chỉ trích 
mình. Nó không dễ dàng, nhưng là điều có thể. Chúng ta 
cần phải rèn luyện và tu tập. Khi chúng ta bị chỉ trích hoặc 
khiến trách, phản ứng đầu tiên của chúng ta có thể là một 
cảm giác không vui hoặc không hài lòng, nhưng chúng ta 
nên làm ngược lại điều này băng cách ra lệnh cho tâm rằng 
những người phê bình mình đang cho mình cơ hội đề tu tập 
pháp nhẫn nại. 


Do đó, khi bạn cảm thấy đau ở đầu gối hoặc chân thì bạn 
cần kiên nhẫn. Bạn cần phải tu tập pháp nhẫn nại - ở một 
mức độ nào đó. Nếu cơn đau không mạnh lắm thì bạn có 
thể tu tập pháp nhẫn nại. Tuy nhiên, khi nó trở nên mạnh 
mẽ thì bạn nên thay đổi tư thế ngồi của mình. 


26 Sayadaw Revata 
Không để ý đến sự đau vào lúc đầu 


Nếu vào lúc đầu cơn đau không mạnh lắm thì bạn có thê lờ 
đi. Nếu bạn có thê duy trì một sự chuyên chú đều đặn và 
liên tục vào hơi thở thì cơn đau hoặc tê sẽ dần dần giảm. 
Nếu bạn có thể duy trì sự chuyên chú này trong một thời 
gian đài hơn thì cơn đau hoặc tê sẽ tự biến mất hoàn toàn. 


Thay đối tư thế nếu cơn đau làm mất sự tập trung tự 
nhiên 

Nếu bạn không thê duy trì sự tập trung đều đặn và liên tục 
vào hơi thở trong một thời gian dài thì cơn đau hoặc tê sẽ 
trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu bạn muốn tập trung vào hơi thở 
khi đối mặt với cơn đau mạnh thì bạn cần thở mạnh. Nếu 
bạn làm như vậy thì bạn sẽ không đi đúng hướng, bởi vì 
thở theo cách này sẽ làm mất sự tập trung tự nhiên. Nếu 
đau hoặc tê mạnh làm mất sự tập trung tự nhiên của bạn thì 
bạn nên thay đổi tư thế ngôi. Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn nếu 
bạn di chuyển chân bằng cách đổi chân trước hoặc chân 
ngoài bằng chân sau hoặc chân trong. Bạn cần phải thay 
đối oai nghi từ từ, trong khi đó có sự chú ý tập trung vào 
cảnh đề mục. Bạn cũng có thể thay đổi sang bất cứ tư thế 
nào khác mà bạn thích. 


Biêt, quan tầm đên cả bôn oai nghỉ 


Bất kê chúng ta đang ngôi, đứng, đi hay năm, chúng ta cần 
phải giữ sự tập trung vào hơi thở càng nhiều càng tốt trong 
cả bốn oai nghi. Chúng ta cần phải càng chú ý đến cảnh đề 
mục hết mức có thể. Nếu tâm được huấn luyện để có cùng 


Hướng Dẫn Thiền Änäpänasati Cho Người Mới Bắt Đầu 37 


hơi thở gần như liên tục trong cả bốn oai nghỉ thì niệm sẽ 
được trau dôi. Khi niệm được trau dôi, chúng ta sẽ có khả 
năng tu tập định. 


Phát triển nhất hành tâm 


Tu tập định (samãä¡) có nghĩa là phát triển nhất hành tâm 
(ekaggaiã) chuyên chú vào một cảnh đề mục. Một nhất 
hành tâm chuyên chú vào một cảnh đề mục là một tâm 
định. Để nói răng chúng ta được định có nghĩa là chúng ta 
có thê phát triển nhất hành tâm đã tập trung chuyên chú 
vào một cảnh đề mục liên tục trong thời gian dài hơn và 
lâu hơn. Điều này, càng nhiều càng tốt, chúng ta cần tu tập 
tâm để ở cùng một cảnh đề mục liên tục nhất có thê. 


Sự xuât hiện của ánh sáng 


Khi bạn trau dồi dần khả năng duy trì cái biết liên tục về 
hơi thở, bạn sẽ có khả năng tăng thời gian bạn có thể 
chuyên chú vào cảnh đề mục - ban đầu đến ba mươi phút, 
sau đó một tiếng, và dân dân lên đến hai tiếng. Tại một sô 
điểm, định là nguyên nhân của ánh sáng xuất hiện. Vì 
pháp pãramï của mỗi người tu thiền khác nhau, do đó cách 
và thời gian xuất hiện của ánh sáng cũng khác nhau. Một 
số người tu thiền thấy ánh sáng sau khi chuyên chú liên tục 
chỉ trong nửa tiếng. Những người khác cân chuyên chú 
trong cả một tiếng trước khi họ thấy ánh sáng. Thậm chí 
những người khác cần nhiều thời gian hơn trước khi họ 
thấy ánh sáng. VỊ trí ban đầu của ánh sáng cũng khác. Liên 
quan đến nơi mà hơi thở được quan sát, ánh sáng có thê 


28 Sayadaw Revata 
xuất hiện ở phía trước và cách xa một chút. Đôi khi nó ở 
trên hoặc dưới, hoặc bên trái hoặc bên phải. Chỉ có rất Ít 
người tu thiền trải nghiệm sự xuất hiện đầu tiên của ánh 
sáng tại chính nơi tập trung, cùng với hơi thở, đó là nơi tốt 
nhất để nó xuất hiện. Tuy nhiên, không cần so sánh kinh 
nghiệm của chúng ta với bất cứ ai khác. 


Chúng ta chỉ nên tu tập, lựa chọn sự chuyên chú của mình 
theo hơi thở. Sự xuât hiện của ánh sáng là kêt quả của việc 
chuyên chú tôt vào hơi thở. 


Nếu ánh sáng không ổn định, hãy tiếp tục tập trung vào 
hơi thở 


Khi ánh sáng bắt đầu xuất hiện, hầu như tất cả những người 
mới bắt đầu đều thấy rằng nó không ồn định. Nó xuất hiện 
và biễn mắt; nó đến và đi. Nó sẽ thu hút tâm của bạn, và 
bạn sẽ bị làm cho rất thích thú với nó. Tuy nhiên, bạn nên 
kìm nén sự thích thú này và thay vào đó chỉ là ở cùng hơi 
thở như bình thường. Nếu bạn cứ chuyên chú vào hơi thở 
lâu hơn và lâu hơn nữa - ánh sáng xuất hiện và biến mắt, 
đến rồi đi - thì nó sẽ xuất hiện ngày cảng lâu hơn. Nếu bạn 
tiếp tục chỉ chuyên chú vào hơi thở liên tục, lâu hơn và lâu 
hơn nữa, từng thời ngồi thì cuối cùng ánh sáng sẽ xuất hiện 
cả thời ngồi. Nó có thể chưa ở gần lỗ mũi mà cách xa chúng 
một chút. Lại nữa, bạn cần phải tiếp tục chuyên chú vào 
hơi thở, với mục đích chuyên chú trong thời gian dài hơn 
và trau dồi năng lực chuyên chú của mình tốt hơn. Nếu bạn 
thực hiện việc này liên tục từ thời ngồi này qua thời ngồi 
khác, thì ánh sáng xuất hiện ở đâu đó phía trước hoặc phía 
trên hoặc dưới nơi tập trung sẽ kéo gần đến lỗ mũi của bạn 


Hướng Dẫn Thiền Änãpänasati Cho Người Mới Bắt Đầu 29 


hơn. Nếu như điều này xảy ra thì bạn cứ chuyên chú vào 
hơi thở như trước, cuôi cùng ánh sáng sẽ hợp nhât với hơi 
thở. 


Sự hợp nhất ánh sáng với hơi thở 


Lúc đầu, sự hợp nhất là không ôn định. Bạn cần duy trÌ sự 
chuyên chú của bạn vào hơi thở cho đến khi sự hợp nhất 
kéo dài trong ba mươi phút. Khi điều đó xảy ra, bạn nên 
chuyên cái biết của mình từ hơi thở sang ánh sáng (ấn 
tướng-rmia). Nêu ấn tướng của bạn thực sự ổn định khi 
bạn chuyền cái biết từ hơi thở sang ánh sáng thì định của 
bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, và ánh sáng cũng sẽ trở nên 
sáng hơn. Tuy nhiên, ngay cả khi ấn tướng ôn định, nó có 
thể yếu đi vì sự nhận biết của bạn chưa liên tục. Nếu điều 
đó xảy ra thì bạn cần phải đưa tâm trở lại hơi thở một lần 
nữa. 


Tập trung vào ấn tướng (nữniffa) 


Nếu bạn có thê tập trung tốt vào ấn tướng (m4), vào 
ánh sáng, tại cùng một nơi bạn chuyên chú vào hơi thở, liên 
tục và trong thời gian dài hơn và lâu hơn, trong khi không 
để ý đến hơi thở thì định của bạn sẽ phát triển mạnh mẽ 
hơn. Do đó, ánh sáng sẽ trở nên sáng. Nó sẽ mở rộng và 
trở nên to hơn và sẽ trải rộng khắp thân thể. Bạn đang đi 
đúng hướng. Tuy nhiên, bạn cần phải chú ý đến ánh sáng 
ở cùng một nơi bạn chuyên chú vào hơi thở mà không phải 
bất cứ nơi nào khác. 


30 Sayadaw Revata 
Chuyên chú vào nimitta, không phải hào quang 


Khi định được trau dôi, tâm định trợ tạo ra ánh sáng. Khi 
sự hợp nhất ôn định, bạn cảm thấy hào quang xung quanh 
vùng bạn đang chuyên chú. Đó là năng lượng tốt, không 
xấu. Do bởi hảo quang ấy, bạn có thể dễ dàng định tâm của 
mình ở đó. Tuy nhiên, hào quang không phải là cảnh đề 
mục của bạn; cảnh đề mục của bạn là ấn tướng (mimitia). 
Bạn sẽ cảm thấy hào quang nhưng không chú ý đến nó. Vì 
hào quang đó và sự trau dồi định của bạn, bạn có thể định 
tâm của mình tại nơi chuyên chú, chỗ hào quang, bất cứ 
khi nào bạn muốn làm như vậy. Bạn luôn luôn có thê có 
định tâm của mình ở đó mọi lúc. Cho dù ngồi, đứng, đi 
hoặc nằm, bạn có một nơi để cô định tâm của mình bất cứ 
lúc nào bạn chọn đề làm như vậy. 


Cho phép tinh cần tăng trưởng ốn định 


Bạn thấy dễ dàng duy trì sự tập trung chuyên chú của mình 
ở tại nơi tập trung nhờ có hào quang đó. Sự mong muốn 
trau dôi đôi khi có thể gây ra sự cố găng quá nhiều. Sau đó, 

nếu bạn đưa sự cô gắng vào nhiều thì định của bạn sẽ trở 
nên mạnh mẽ hơn và ánh sáng sẽ trở nên sáng chói hơn, 
nhưng bạn sẽ không thể duy trì định của mình trong một 
thời gian dài. Đây không phải là cách đúng để tu tập. Thay 
vào đó, bạn cần phải đề định của bạn một mình sâu hơn chỉ 
bằng cách chuyên chú vào ấn tướng một cách ổn định. 
Trong mọi trường hợp, tinh cần quá mức, bắt nguồn từ sự 
mong muốn và lòng tham, là một sự xáo trộn lớn. 


Hướng Dẫn Thiền Änãpãngasati Cho Người Mới Bắt Đầu kửi 
Nhập vào thiền định 

Nếu bạn có thể tiếp tục chuyên chú vào ấn tướng một cách 
ôn định, đúng cách, tự nhiên, có sự chú ý và trong thời g1an 
dài hơn và lâu hơn thì bạn sẽ đạt được thiên định. 


Tu tập định để biết và thấy Pháp (đhamưna) 


Đức Phật dạy: “Người được định biết và thấy Pháp như thật 
(theo thực tính). Chúng ta tu tập thiền để biết và thấy Pháp 
thực tính. Do đó, chúng ta cân phải tu tập thiền đề phát 
triển định ./. 


Idami me pufñffari ãsavakkhayaävaham hoíu. 
Idam re pufñffari nibbãnassa paccayo hoífu. 
Mama punñabhagarhi sabbasaffanari ĐhqJeml; 
Te sabbe me samari puññabhagart labhanfu. 


Xin hồi hướng phước đến thầy 


BHIKKHU MAGGABUJJHANO - NGỘ ĐẠO 
(1955 - 2020) 


Sinh vào ngày rằm tháng § năm Ât Mùi 
Tử vào mùng 2 tháng giêng năm Canh Tý 


ÑZ SÁCH PHẬT PHÁP 


ldam me puññam nibbãänassa paccayo hotu 


Website Sách Phật Pháp thực hiện bản điện tử. 
Dịch giả cho phép 1n lại và phân phát tác phâm này 
với điều kiện là bạn phân phát miễn phí. 


e  W: www.sachphatphap.vn 
se E: banbientap@sachphatphap.vn 


Phật lịch 2565 
Ngày 2 tháng 10 năm 2022 


